Bài tập thực hành 2 
Cài đặt thuật toán tìm kiếm UCS, Greedy, A* bằng Python 
1. Hướng dẫn 
Trong file đính kèm đã bao gồm source code cho thuật toán A* search. 
2. Yêu cầu bài tập 


2.1 Sinh viên thử nghiệm đoạn code A* trên cho các đồ thị sau. Chạy thử và ghỉ 
nhận kết quả vào file báo cáo. 


Tìm đường đi từ s 3 g cho đồ thị 1,2. A 3® G Cho đồ thị 3. Và Arad 3® Bucharest 
cho đồ thị 4. 


State space 


heuristic function (goal state: G) 
sjAjBic|p.Elr/6 
6|4|5|2|2|8|4|0: 


Sưaight-line distance 
to Buehiarest 


Arad 366 

Bucharest Ù 

Craiova 160 

Đobreta 242 

Arad F1 Eforie lóI 
Fagaras 178 

Œiurgiu 77 

k ]vasIui Hirsova l5] 


lasi 226 
Lugol 244 
Melhiadia 241 
Neamt 234 
Oradea 380 
Pitesti 9§ 
Rimnicu Vilcea 193 
Sibiu 253 
Timisoara 329 
Urziceni §u 

: Eforie Vaslui 199 
F] Giurgiu Zcrind 374 


Lugoj 
98 


KMj Hirsova 


Mehadia Urziceni 


Dobreta 


h@) 
2.2 Dựa vào đoạn code mẫu về A*. Sinh viên cài đặt thuật toán UCS và Greedy và 
cho biết kết quả thực thì DFS với các đồ thị như phần 2.1 


2.3 Sinh viên thêm đoạn code để đếm số node được mở rộng. So sánh số node 
được mở rộng của 3 thuật toán. 


Sinh viên xây dựng table tương tự như bên dưới. Các ô ghi nhận số lượng node 
mở rộng. 


Đồ thị 1 Đồ thị 2 Đồ thị 3 Đồ thị 4 


UCS 


Greedy 


A# 


3. Qui định nộp 

— Sinh viên nộp một tập tin nén, có tên là <M⁄4SSV>.zip hoặc <MfSSV>.rar chứa 
source code và báo cáo của chương trình. 

— Sinh viên nộp kèm một file báo cáo ghi mức độ hoàn thành công việc của mình 


Bài giống nhau hay nộp file rác sẽ 0 điểm MÔN HỌC. 


